FIrefox https://cand.com.vn/So-tay/Truyen-thong-khoa-hoc-Chan-troI-cho-nhu... 


HA SE r đuỐC. 
' ©OÌiLIME 


Truyền thông khoa học: Chân trời chờ những người bay 

10:37 28/11/2019 

CAND Giải thưởng truyên thông khoa học danh giá của Đức Hanns-Joachim-Friedrichs 
năm nay xướng tên một nhà hóa học và một nhà vật lý. Trong đó, điều đặc biệt, nhà hóa 
học được giải năm nay là TS. gốc Việt, Nguyễn Kim Mai Thi, con gái của 2 cựu du học sinh 
người Việt tại Đức trong những năm 80 thế kỷ trước. 


m Sinh viên Việt Nam tranh tài ngôi vị Đại sứ truyền thông khoa học FameLab toàn câu 2015 


Cũng như người cộng sự cùng đạt giải năm nay, GS. Harald Lesch, TS. Mai Thi được vinh danh 
vì đã có nhiều đóng góp cho việc truyền bá các tri thức khoa học bằng ngôn ngữ dễ hiểu để cộng 
đồng có thê dễ dàng tiếp cận với các thông tin chính xác, khoa học và hữu ích thông qua các 
chương trình truyền hình và đặc biệt là kênh YouTube của cô. 


Câu chuyện của TS. Mai Thi cho chúng ta về một khái niệm còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam, 
đó là “truyền thông khoa học” (science communication). Gọi là mới mẻ nhưng không phải là ở 
Việt Nam chưa có người làm việc này, chỉ có điều là đại đa số mọi người chưa quen mà thôi. 


Những người tiên phong 


^~ 1” 


Theo người viết, người Việt đầu tiên “dân thân” vào truyền thông khoa học một cách bài bản là 
GS. Nguyễn Lân Dũng, nhà sinh học công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội và là người làm biên 
tập viên chương trình Hỏi gì đáp nấy rất nồi tiếng trên VTV2 những năm 1990. 


Bằng cách trả lời dí dỏm nhưng rất sâu sắc, dựa trên các bằng chứng là các kiến thức khoa học 
khá rộng của mình, GS. Nguyễn Lân Dũng, phải nói là đã truyền cảm hứng và tình yêu khoa học 
cho nhiều người trẻ sinh khoảng những năm 1970-1980, trong đó hẳn nhiên là có tác giả bài viết 
này. 


lof6 0/11/2021, 1:07 AM 


FIrefox https://cand.com.vn/So-tay/Truyen-thong-khoa-hoc-Chan-troI-cho-nhu... 





Giáo sư Nguyễn Lân Dũng là người truyền cảm hứng và tình yêu khoa học cho nhiều người trẻ. 


Người thứ hai là nhà báo Vũ Công Lập, người lần đầu trở nên nồi tiếng trước truyền thông nhân 
các chương trình bình luận trước và sau trận đầu World Cup 2006. Với kiễn thức uyên thâm về y 
học thê thao và khoa học thê thao, nhà báo Vũ Công Lập, đồng thời cũng là 1 tiễn sĩ khoa học, 
chuyên ngành vật lý y học, đã cho khán giả những trải nghiệm cực kỳ thú vị về cách thức bình 
luận bóng đá mà trước đó hầu như chưa thây ở các bình luận viên thể thao chuyên nghiệp. 


Ở bình diện tổ chức/đơn vị, Tạp chí Tia sáng thuộc Bộ Khoa học công nghệ cũng có thê xem là 
một trong những tờ báo chuyên biệt về truyền thông khoa học đầu tiên ở nước ta. Là một tạp chí 
thành lập khoảng những năm 1990, Tia sáng quy tụ các tay viết, bản thân là các nhà khoa học, 
chuyên gia, học giả, trong và ngoài nước như GS. Đặng Mộng Lân, GS. Hoàng Tụy, GS. Phạm 
Duy Hiền, GS. Trần Văn Thọ, GS. Phạm Xuân Yêm, PGS. Phạm Duy Nghĩa, nhà nghiên cứu 
Phan Cẩm Thượng, nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh... 





2of6 0/11/2021, 1:07 AM 


FIrefox https://cand.com.vn/So-tay/Truyen-thong-khoa-hoc-Chan-troI-cho-nhu... 


Nhà báo Vũ Công Lập đã cho khán giả những trải nghiệm cực kỳ thú vị về cách thức bình luận bóng đá. 


Những bài viết của các tác giả này có thê là các bài giới thiệu các công trình nghiên cứu mới của 
chính bản thân họ hoặc giới thiệu một vẫn đề nghiên cứu mới nào đó trên thế giới. Người viết bài 
này đã từng rất ân tượng khi đọc được thông báo tuyên dụng của tạp chí này, trong đó không 
yêu câu ứng viên phải có bằng báo chí mà ưu tiên người có bằng tại các ngành khoa học, đồng 
thời có kinh nghiệm nghiên cứu là một lợi thế. Rõ ràng, để biên tập được bài của các nhà khoa 
học thì cũng sẽ phải cần những biên tập viên có kiễn thức, kỹ năng khoa học trước tiên, rồi mới 
đến báo chí sau này. 


Nguồn gốc và động lực 


Vậy truyền thông khoa học là gì? Tại sao nó quan trọng? Và trên thê giới người ta nhìn nhận về 
công việc này như thế nào? Phần tiếp theo xin được trả lời những câu hỏi trên: 


Về mặt truyền thông, các nhà khoa học được xem là sống trong “tháp ngà” của mình, nói những 
câu chuyện, khái niệm, ngôn ngữ mà chỉ những người trong giới mới có khả năng hiểu được. 
Mặc dù vậy, cùng với sự vận động của xã hội, sức ép của xã hội lên các nhà khoa học, đặc biệt 
ở những nơi nhà khoa học chủ yêu làm việc tại khu vực công (tức là nhận lương từ tiền thuế của 
dân) về việc phải làm ra các sản phẩm nghiên cứu có tính thực tiễn cao ngày càng lớn. 


Nhà khoa học, từ chỗ được nghiên cứu theo kiểu “blue sky” (trên trời xanh) hay “curiosity-driven” 
(theo trí tò mò) chuyên dân sang các nghiên cứu phải có “schedule” (kế hoạch), đồng thời đòi hỏi 
tính ứng dụng ngày càng cao hơn. 


Trong bối cảnh đó, truyền thông khoa học ra đời như một phương thức và phương tiện giúp nhà 
khoa học và xã hội trở nên hiểu nhau hơn; giúp cho những khái niệm phức tạp trở nên dễ hiểu và 
gần gũi hơn với công chúng. Trong bài viết nổi tiếng có tiêu đề Why do we should promote the 
public understanding of science? (Tại sao chúng ta nên khuyên khích hiểu biết công chúng về 
khoa học?”, hai tác giả Geoffery Thomas và John Durant đã đưa ra khái niệm “scientific literacy” 
(có kiến thức căn bản về khoa học) - khái niệm sau này được phát triển thành một trong những 
gói kiến thức/kỹ năng tiên quyết mà công dân thế kỷ 21 cần phải biết. 


Khả năng tự đọc hiểu các vẫn đề cốt lõi và nguyên tắc của khoa học, từ chỗ phải chờ người khác 
giải thích cho thì ngày nay, trở thành một yêu cầu tiên quyết của con người thế kỷ 21, bên cạnh 
các yêu cầu cơ bản khác như technology literacy (kiễn thức căn bản về công nghệ), coding 
literacy (kiên thức căn bản về lập trình), financial literacy (kiên thức căn bản về tài chính). 


3 of6 0/11/2021, 1:07 AM 


FIrefox https://cand.com.vn/So-tay/Truyen-thong-khoa-hoc-Chan-troI-cho-nhu... 





Tiên sĩ hóa học gốc Việt Nguyễn Thị Mai Thi (phải) đạt giải thưởng Hanns-Joachim-Friedrichs tại Đức. 


Tất nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì việc tham gia của những người/tỗ chức làm truyền 
thông khoa học một cách bài bản và chuyên nghiệp vẫn vô cùng quan trọng. Đó trước tiên là các 
nhà báo chuyên về mảng khoa học, làm việc lâu với thế giới khoa học và trở nên hiểu biết không 
khác gì các học giả. Họ về cơ bản chỉ khác nhà khoa học là không thực hiện trực tiếp các nghiên 
cứu; còn khả năng đọc hiểu, diễn giải, phân tích các vân đề khoa học thì sẽ không khác gì một 
nhà khoa học thực thụ. 


Cũng rất nhiều trong số họ, vốn là nhà khoa học, sau chuyên nghề để thành nhà báo (TS. Mai 
Thi được nhắc đến đầu bài có thê xem là một người như vậy). Họ cũng có thế là các nhà khoa 
học khi họ giới thiệu về các thành quả, kết quả nghiên cứu của mình hoặc thi thoảng xuất hiện 
trên báo chí đề nói một vẫn đề khoa học nào đó, như là một phần của của nhiệm vụ “phục vụ 
cộng đồng”, bên cạnh hai nhiệm vụ chính của họ tại trường đại học là “giảng dạy” và “nghiên 
CứU.. 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của truyền thông và mạng xã hội, nhiều tạp chí khoa học, tổ 
chức khoa học hoặc hiệp hội nghề nghiệp của giới khoa học còn tự làm các ân phẩm riêng hoặc 
các trang blog, mạng xã hội dành riêng cho việc phổ biến các tri thức khoa học thường thức. Một 
số ví dụ tiêu biểu có thê kê đến như trang ScienceMag (một phụ san của tạp chí danh tiếng 
Science), bản tin Global-is-Asian (một lối chơi chữ, vừa có nghĩa là toàn cầu hóa, vừa có nghĩa là 
“thế giới là châu Á) chuyên về khoa học chính sách của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu 
(Singapore)... 


Những sáng kiên mới 


Sau GS. Nguyễn Lân Dũng, tiễn sĩ khoa học Vũ Công Lập và các thế hệ truyền thông khoa học, 
tạm gọi là đời đầu của Việt Nam, những người sinh khoảng những năm 1930-1950, thế hệ các 
nhà khoa học và nhà báo thuộc thế hệ trẻ hơn (sinh những năm 1970-1980) cũng như các đồng 
nghiệp trong ngành báo chí ngày càng ý thức hơn về vai trò của truyền thông khoa học. 


4of6 0/11/2021, 1:07 AM 


Firefox https://cand.com.vn/So-tay/Truyen-thong-khoa-hoc-Chan-troi-cho-nhu... 
Ví dụ, PGS. Trần Xuân Bách, một nhà khoa học về lĩnh vực y tế - xã hội đồng thời là PGS trẻ 
nhất Việt Nam năm 2016 nhiều lần chia sẻ với người viết bài này về việc người Việt nói chung 
cần có thêm nhiều hiểu biết, nhận thức về các vân đề y tế công cộng (như phòng bệnh, dinh 
dưỡng, sức khỏe cộng đồng...). Đây có lẽ chính là lý do anh tham gia một chương trình (cũng 
khá tốn thời gian), phát sóng trực tiếp hằng tuần trên VTV1 vào sáng Chủ nhật có tên gọi Sống 
mới với vai trò MC - biên tập viên nhằm thỏa mong ước kế trên của anh. 





Truyền thông khoa học ra đời như một phương thức và phương tiện giúp nhà khoa học và xã hội trở nên hiểu nhau 
hơn. 


Hay một website có tên gọi đúng là truyền thông khoa học (science communicaftion) của Mạng 
lưới các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn do TS. Vương Quân Hoàng (Đại học 
Phenikaa) khởi xướng từ 2017 cũng hướng đến mục tiêu phô biễn và cập nhật những vấn đề 
nóng nhất trong khoa học tới độc giả Việt Nam. Cách đây vài tuần, hẳn chúng ta còn nhớ về câu 
chuyện con cheo cheo (hay còn gọi là hươu chuột) lại được tìm thầy ở Việt Nam. 


hực tế, website truyền thông khoa học của TS. Vương Quân Hoàng, chứ không phải bất kỳ tờ 
báo nào mới là kênh đầu tiên đưa tin về sự kiện này. 


Hoặc, bản thân trang báo này trên ANTG Giữa tháng và Cuối tháng có tên là “trong mắt nhà khoa 
học” cũng có thể xem là nỗ lực của bản thân người viết và ban biên tập trong việc phổ biến, cập 
nhật về khoa học thế giới bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất có thê cho độc giả đại chúng. 


Phạm Hiệp 


5Sof6 0/11/2021, 1:07 AM 


